


TUỆ ĐĂNG - 
NGUYÊN MINH TIẾN 


đZ NHÀ XUẤT BẢN 
Qe=„ LIÊN PHẬT HỘI 





BÁO ĐÁP 
CÔNG ƠN 
CHA MẸ 





BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ 
NGUYÊN MINH TIẾN - TUỆ ĐĂNG 
soạn dịch và chú giải 


Bản quyền thuộc về soạn giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 
ISBN-13: 978-1539828754 
ISBN-10: 1539828751 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH TIẾN - TUỆ ĐĂNG 
Soạn dịch và chú giải 


m 


NGUYÊN TÁC 


- PHỤ MẪU ÂN NAN BÁO KINH 
- THI-CA-LA-VIỆT LỤC PHƯƠNG LỄ KINH 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Lời giới thiệu 


ập sách mỏng này được hình thành từ 

một ý tưởng sáng tạo khá độc đáo của các 
tác giả. Nội dung chính của tập sách dựa vào hai bản 
kinh: Phụ mẫu ân nan báo kinh (2 ## $Ê3§ ##) và 
Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh (Ƒƒ zlÊÄÄ X27 
2 4#). Tuy nhiên, đây không chỉ là bản dịch tiếng 
Việt của những kinh này, mà các tác giả đã dựa vào 
đây để truyền đạt lại nội dung theo phong cách kể 
chuyện, với lối văn giản dị và trong sáng, dễ hiểu. 


Bằng cách này, chắc chắn những nội dung truyền 
đạt nơi đây sẽ trở nên gần gũi, dễ nắm bắt hơn đối 
với các bạn trẻ, là đối tượng chính yếu của tập sách. 


Mặc dù đã có không ít những lời khuyên dạy về 
lòng hiếu thảo từ các bậc thánh hiền xưa nay, nhưng 
những nội dung này có vẻ như chẳng bao giờ là thừa 
cả. Và mãi mãi về sau có lẽ chúng ta vẫn luôn cần 
phải nhắc nhở cho nhau về lòng hiếu thuận. 

Chính vì thế mà chúng tôi rất vui mừng và xin 
trân trọng giới thiệu đến tất cả bạn đọc tập sách này. 


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 


do đáp œôtg ơn œÏ: trợ 





Báo đáp công ơn cha mẹ 


Các bạn trẻ thân mến! Chúng ta đều biết rằng 
hiếu thuận vốn là một truyền thống đạo đức 
tốt đẹp của dân tộc ta. Các bạn biết không, về 
phương diện tôn giáo, đạo Phật cũng rất chú 
trọng đến đạo hiếu. 


Qua nhiều sách vở được lưu hành rộng rãi xưa 
nay, chúng ta thường thấy có nhiều vị tu sĩ rời 
xa gia đình và thành thị náo nhiệt để vào tận 
rừng cao núi hiểm tu hành. Có lẽ do đây mà mọi 
người thường có sự ngộ nhận rằng: Những tu sĩ 
Phật giáo đều đã dứt bỏ mọi tình cảm. Nhưng 
thực tế không phải vậy! 


Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu 
chuyện xưa để giúp các bạn có thể hiểu được 
Phật giáo quan niệm như thế nào về chữ hiếu. 


Đây là một câu chuyện xảy ra ở khu vườn Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc - tại một vùng thuộc Ấn Độ 
thuở xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm. 
Lúc bấy giờ, đức Phật thường thuyết pháp cho 
các đệ tử đại tỳ-kheo! và đại Bồ TáÊP tại nơi này. 


1 Tờ-kheo: là những vị xuất gia tu hành theo đạo Phật. Đại tỳ-kheo 
là những tỳ-kheo thuộc hàng trưởng thượng, đạo cao đức trọng. 

? Bồ Tát: là những vị siêng tu Phật pháp, phát tâm đại từ bi cứu độ 
tất cả chúng sanh, tự lợi lợi tha, nguyện cứu vớt tất cả chúng sinh 
ra khỏi bể khổ, đồng thành quả Phật. Đại Bồ Tát là những vị Bồ 
Tát đã tu tập viên mãn công hạnh, chứng ngộ giải thoát, vì hạnh 


7 


(Sáo đáp công ơtt (Ít tt 





Một hôm, đức Phật cùng các đệ tử vào xóm khất 
thực.! Đức Phật nhìn thấy một đống xương khô nằm 
trơ trọi bên đường liền vội cung kính chắp tay bái lạy. 


Củ chỉ lạ lùng của đức Phật khiến các vị đệ tử 
quanh Ngài đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hồi 
nghi. Các thầy không thể hiểu được vì sao đức Thế Tôn 
lại bái lạy đống xương một cách thành kính như vậy. 

Khi ấy, thầy A-nan là thị giả của đức Phật, liền 
quì xuống thành kính thưa hỏi: 

- “Kính bạch đấng từ phụ kính yêu của chúng 
con. Ngài là bậc tôn quí nhất trên cõi đời này,? sao 
lại bái lạy một đống xương khô không tên không họ 
bên đường như thế? Xin ngài chỉ dạy cho chúng con 
được hiểu.” 


Sau khi nghe thầy A-nan thưa hỏi, đức Phật dịu 
dàng đáp: 


nguyện mà vẫn tiếp tục ở trong luân hồi để cứu độ chúng sinh. 


_ 


Khất thực: hơn hai ngàn năm trăm năm trước, đức Phật vì muốn 
cho tất cả mọi người đều có được cơ duyên cúng dường các bậc 
tu hành, gieo trồng phước đức, nên dạy hàng đệ tử xuất gia hằng 
ngày phải vào thôn xóm nhận thức ăn cúng dường của bá tánh, 
gọi là đi khất thực. Điều này đồng thời cũng là để tạo cơ hội cho 
mọi người được nghe giảng giải Phật pháp mà tiến tu phước hệ. 
Đức Phật là người đã đạt đến một nhân cách hoàn thiện nhất. 
Ngài dạy rằng: Việc đạt đến giác ngộ là do nỗ lực của chính mỗi 
người. Chỉ cần mọi người phát nguyện siêng năng tu tập thì đều 
có thể thành Phật. Vì đức Phật đã giác ngộ được chân lý và chỉ 
bày cho chúng ta phương pháp tu hành để đạt đến giác ngộ giống 
như ngài, cho nên xưng tụng rằng đức Phật là bậc đạo sư tôn quý 
nhất trên thế gian. 


» 


do đáp công ơtt (Ítq ttẹ 





- “A-nan! Lời ông hỏi rất phải. Các ông tuy đều 
là đệ tử của ta, theo ta xuất gia! tu học đã lâu, nhưng 
còn có nhiều việc các ông có thể chưa biết hết. Mặc 
dầu đây chỉ là một đống xương khô, song biết đâu 
đó lại chẳng phải là di hài của ông bà cha mẹ trong 
nhiều đời nhiều kiếp của ta? Các ông hãy nói xem, 
có đạo đức luân lý nào cấm con cái không được lạy 
cha mẹ đâu? Vì lẽ thiêng liêng cao cả ấy nên ta mới 
thành kính lạy đống xương này.” 


Đức Phật lại dạy tiếp: 


- “A-nan! Bây giờ ông hãy thử chia đống xương 
này ra làm hai phần đi! Nên nhớ, xương người nam 
thì màu trắng và nặng, còn xương người nữ thì đen 
và nhẹ.” 


Nghe lời dạy của đức Phật, thầy A-nan cảm thấy 
phân vân, liền chắp tay thưa hỏi: 


- “Bạch Thế Tôn! Việc này con thấy khó hiểu 
quá! Khi con người còn sống, nhờ vào cách ăn mặc, đi 
đứng mà chúng ta có thể phân biệt được là nam hay 
nữ. Chứ khi chết rồi, ai cũng thành một đống xương 
trắng như nhau, làm sao chúng con biết trong đống 
xương này đâu là xương người nam, đâu là xương 
người nữ?” 

1 Xuất gia: là người lìa bỏ đời sống gia đình, chuyên tâm tu tập theo 
Phật pháp. Đức Phật dạy rằng: Mọi người vì vướng bận chuyện 
gia đình nên thân tâm thường phiền muộn, lo âu, không thể đạt 
được sự an vui tự tại. Còn người xuất gia tu hành, rời bỏ gia đình, 
vào chùa theo thầy học đạo có thể dứt trừ mọi sự ưu tư phiền 
muộn, thoát khỏi khổ đau sanh tử, nhờ vậy có thể hướng dẫn, giúp 
đỡ làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh khác. 


(Sáo đáp công ơtt œÍtqŒ ttp 





Lúc đó, đức Phật dạy thầy A-nan: 


- “Được rồi! Như Lai sẽ nói cho thầy biết vậy! 
Người đàn ông khi còn sống thường có nhiều điều 
kiện sinh hoạt tốt hơn, được vào chùa nghe giảng 
kinh, luật, tôn kính Tam bảo! và thường niệm Phật. 
Vì trong đời sống không phải cạn kiệt khí lực nên 
sau khi mất xương của người đàn ông thường có màu 
trắng và nặng. Còn người đàn bà phần nhiều ít có 
điều kiện học hành, tri thức kém cỏi, không được giữ 
những cương vị tốt đẹp trong xã hội.? Vả lại, người 
phụ nữ phải trải qua việc sinh nở, nuôi dưỡng con 
cái vô cùng khó nhọc. Khi nuôi con thì mẹ phải mất 
đi nhiều sữa. Mà sữa từ đâu ra? Sữa được tạo ra từ 
chính máu huyết của người mẹ. Nên mẹ mất nhiều 
sữa để nuôi con thì cũng có nghĩa là hao tổn không 
biết bao nhiêu máu huyết của mình. Người mẹ phải 
lao nhọc như vậy nên thân thể gầy mòn tiều tụy. 
Vì khí lực phải cạn kiệt như thế, nên sau khi chết 
xương người đàn bà thường có màu đen và nhẹ.” 

1 Tam Bảo: là ba ngôi báu cao quý nhất trên thế gian, gồm có Đức 
Phật, Giáo pháp của Phật và chư tăng tu tập theo giáo pháp của 
Phật, thường nói ngắn gọn là Phật, Pháp và Tăng. Phật là bậc giác 
ngộ, thấy rõ nguyên nhân của mọi khổ đau trong đời sống và chỉ 
dạy con đường chấm dứt mọi khổ đau, thoát khỏi sinh tử, nên thế 
gian tôn xưng Phật là Phật bảo. Pháp là những lời dạy của Phật, 
là chân lý giúp chúng sinh tu tập theo đó mà thoát khỏi khổ đau, 
sinh tử, đạt được giác ngộ, nên thế gian tôn xưng là Pháp bảo. 
Tăng là những vị kế thừa, tự mình tu tập và truyền bá Phật pháp. 
Nhờ có các vị này mà tất cả mọi người mới có cơ hội tiếp xúc và 
học hỏi Phật pháp, nên thế gian tôn xưng là Tăng bảo. 

? Ở đây nói về điều kiện của người phụ nữ trong các xã hội phong 
kiến xưa kia, thường phổ biến quan điểm trọng nam khinh nữ. 


10 


do đáp công ơtt (Ít tt 





Sau khi nghe đức Phật giảng giải, thầy A-nan 
mới hiểu được sự vĩ đại và vất vả bấy lâu của cha mẹ. 
Thầy tự thấy mình chưa làm tròn đạo hiếu với cha 
mẹ nên âu sầu rơi lệ. 


Các bạn trẻ thân mến! Mặc dầu những khó khăn 
vất và của cha mẹ trong suốt thời gian nuôi 
dưỡng chúng ta khôn lón là hết sức rõ ràng, cụ 
thể, nhưng phần lón chúng ta lại không mấy khi 
lưu tâm đến! Chúng ta thường xem đó như việc 
tất nhiên phải vậy, nên không chịu để tâm suy 
xét, chiêm nghiệm để thấu hiểu được sự khổ nhọc 
mà cha mẹ đã nhiều năm gánh chịu vì ta. Chỉ 
đến khi chúng ta thực sự khôn lớn, tự lập một gia 
đình riêng của mình và cũng đi vào con đường 
khó khăn vất vả của việc nuôi dưỡng con cái, lúc 
ấy chúng ta thường mới nhận biết được công ơn 
trời biển của mẹ cha. Nhưng than ôi! Đợi đến khi 
ấy thì mọi việc thường đã quá muộn màng! Vào 
lúc đó, có khi cha mẹ đã không còn nữa! 
Tôn giả A-nan liền cung kính thưa với đức Phật: 
- “Bạch đức Thế Tôn! Ân đức cha mẹ cao cả và 
sâu dày như vậy, hàng đệ tử chúng con phải làm thế 
nào mới báo đáp được?” 
Đức Phật dạy A-nan: 

“Cha mẹ nuôi dưỡng con cái là một việc rất 
gian khổ. Nay các ông có lòng hiếu thảo muốn báo 
đáp công ơn ấy thì nên lắng lòng nghe những lời Như 
Lai sắp chỉ dạy sau đây. 


11 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





“Này A-nan! Người mẹ mang thai trải qua mười 
tháng dài, có thể nói là nếm đủ không biết bao nhiêu 
cay đắng khổ cực. Tháng đầu tiên lúc mới mang thai, 
mầm sống trong bụng mẹ chỉ giống như hạt sương 
đọng trên ngọn cỏ, mong manh và có thể tan mất bất 
cứ lúc nào. Đến tháng thứ hai, mầm sống ấy chỉ như 
váng sữa đặc, cũng rất mềm yếu.! 


“Đến tháng thứ ba, thai nh1 giống như cục huyết 
lớn đông đặc. Tròn bốn tháng, cái thai mới có chút 
hình dạng con người. Các bộ phận chủ yếu như đầu, 
tay, chân được hình thành khi đủ năm tháng. 


“Đến tháng thứ sáu, thai nhi tiếp tục xuất hiện 
mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng... và bắt đầu có cảm giác. 


“Đến tháng thứ bảy, xương cốt và gân trong tổn 
thân thai nhi lần lượt hình thành, và trên lớp da 
xuất hiện vô số lỗ chân lông. 


“Tháng thứ tám, các bộ phận quan trọng của thai 
nhi phát triển gần như hồn thiện. Đồng thời chín lỗ 
trên thân: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, hậu 
môn và đường tiểu tiện cũng được thành hình. 


“Kể từ tháng thứ chín trở về sau, thai nhi bắt 
đầu biết dùng hai tay hai chân đấm đá, khiến người 
mẹ ăn ngủ không yên. Từ khi thọ thai cho đến lúc 
cất tiếng khóc chào đời, thai nhi hồn tồn nhờ vào việc 
hấp thụ máu huyết của người mẹ được chuyển thành 


1 Đoạn này cho thấy sự sống của thai nhi trong hai tháng đầu là rất 
mong manh, yếu ớt. Nghiên cứu khoa học gần đây cũng cho thấy 
các trường hợp sẩy thai thường rất dễ xảy ra trong giai đoạn này. 


12 


do đáp công ơtt (Ítq ttẹ 





chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Khi gần đủ mười 
tháng, các bộ phận của hài nhi đều được hồn chỉnh 
và đợi ngày ra đời. 

“Chỉ mang thai độ hơn chín tháng thôi, mà người 
mẹ cũng nếm đủ không biết bao nhiêu khổ nhọc rồi.” 


Các bạn trẻ thân mến! Khoa học ngày nay đã 
có nhiều tiến bộ cho phép chúng ta quan sát 
và hiểu được cụ thể từng giai đoạn phát triển 
của thai nhi trong bụng mẹ, thậm chí có thể ghi 
lại được cả bằng hình ảnh. Tuy nhiên, việc thai 
nhi phát triển như thế nào thật ra không phải 
điều mà mỗi chúng ta cần quan tâm. Điều quan 
trọng nhất chúng ta cần hiểu được ở đây là nỗi 
khó nhọc mà người mẹ phải trải qua trong suốt 
quãng thời gian ấy, cả về mặt tâm lý cũng như 
vật lý, nhất là đối với những người mẹ trẻ lần 
đầu mang thai. Thử tưởng tượng xem, từ một 
người phụ nữ lúc nào cũng ưa thích vẻ đẹp, luôn 
muốn được xuất hiện một cách thướt tha kiều 
diễm trước mặt mọi người, nay bỗng nhiên trổ 
thành nặng nề thô kệch, mang thân hình xấu 
xí không cân đối, lại đi đứng khó khăn, chậm 
chạp... Những thay đổi này chắc chắn sẽ làm cho 
người mẹ trẻ phải cảm thấy rất khó chấp nhận, 
thậm chí có thể trở nên e dè, xấu hổ với người 


1 Thời kỳ trưởng thành của thai nhi đòi hỏi một lượng dinh dưỡng 
rất lớn, đặc biệt là chất canxi và phốt pho. Ở thời điểm này, nếu 
người mẹ không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, thai nhi lại 
lấy dần dưỡng chất trong cơ thể, thì sản phụ có nguy cơ xảy ra các 
biến chứng như bệnh thiếu máu và bệnh răng nướu. 


13 


{Sáo đáp công ơtt œÍtŒ ttp 





khác. Tuy nhiên, với tình mẫu tử phát sinh cùng 
lúc với sự hình thành của thai nhi trong bụng 
mẹ, thì tất cả những điều đó bỗng trở nên không 
còn đáng kể nữa. Người mẹ khi ấy lúc nào cũng 
chỉ còn biết nghĩ đến con, lo lắng cho con, thương 
yêu nựng nịu con, cho dù lúc ấy con chỉ mới là 
một bào thai nhỏ bé! 


“Đến kỳ sinh nở, cơ thể người mẹ lại mất rất 


nhiều máu. Nếu sinh dễ, đứa bé cuộn tròn tay chân 
thì mọi chuyện thuận lợi và giảm bót sự đau đón cho 
sản phụ. Nếu sinh khó, nhất là khi thai nhì có tư thế 
trái ngược với bình thường thì khi sinh ra người mẹ 
sẽ phải chịu sự đau đớn không thể tưởng tượng nổi. 
Nghiêm trọng hơn, bởi người mẹ mất quá nhiều máu 
nên có thể nguy hiểm cả đến tính mạng. 


14 


Nói đến sự nguy hiểm của người mẹ khi sinh nỏ 
thì tất cả những người lồn tuổi đều hiểu được, 
nhưng với các bạn trẻ chúng ta thì có vẻ như ít 
có ai lưu tâm đến! Các bạn chỉ thấy việc sinh con 
như một việc rất thông thường, chẳng qua chỉ 
đến bệnh viện nằm vài ba hôm rồi trỏ về nhà với 
em bé, có gì là nguy hiểm đâu? Nhưng các bạn 
ơi! Sự thật không phải như vậy! Cho dù trong 
những trường hợp sinh nỏ dễ dàng thì chúng ta 
luôn thấy như chẳng có gì đáng nói, nhưng sự 
thật là bất cứ lần sinh nở nào của một người mẹ 
cũng luôn ngấm ngầm ẩn chứa rất nhiều nguy 
cơ đe dọa đến tính mạng. Chẳng thế mà người 
xưa đã có câu tục ngữ để nói về việc sinh nỏ khó 
khăn và nguy hiểm của người đàn bà: 


do dđúp công ơtt (Ítq ttẹ 





Đàn ông ởi biển có đôi, 
Đàn bà đi biển mồ côi một mình. 
Vâng, quả thật là như thế! Trong cơn sóng gió 
hiểm nguy và cực kỳ đau đón của sự sinh nở, 
không một ai có thể chống chèo, chia sẻ cùng 
người mẹ! Chỉ có tình mẫu tử là nguồn động lực 
duy nhất để giúp mẹ vượt qua trùng khơi nguy 
hiểm đó! 
“Vì vậy, con cái đừng bao giờ quên sự khổ nhọc 
mà mẹ phải chịu đựng khi sinh ra mình. Nếu không 
ghi nhớ điều này thì chẳng khác gì loài cầm thú! 


“Sau khi trải qua bao đau đớn vất vả như đã nói, 
cuối cùng người mẹ mới sinh được con ra. Nếu nói 
chỉ tiết hơn thì công ơn của mẹ đối với chúng ta có ít 
nhất là mười điều. Mười điều ấy là những điều nào? 

“Công ơn thứ nhất là giữ gìn mạng sống cho thai 
nhi. Thân người khó được, chúng ta không dễ gì có 
được thân này khi lưu chuyển trong luân hồi.! Vì có 


1 Theo đạo Phật, đời sống của mỗi chúng sinh đều chịu sự chỉ 
phối của nghiệp lực do chính chúng sinh ấy đã tạo ra trong quá 
khứ. Những chúng sinh tạo nhiều nghiệp ác thì phải thọ sinh vào 
ba nẻo dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Những chúng sinh 
thường làm nhiều việc lành thì được thọ sinh vào ba cảnh giới 
tương đối tốt đẹp hơn là cõi trời, cõi người và cõi a-tu-la. Tuy chia 
làm sáu cảnh giới, nhưng do nghiệp lực thay đổi trong mỗi kiếp 
sống nên chúng sinh không nhất thiết ở mãi trong một cảnh giới, 
mà có thể nhờ làm việc lành mà được thọ sinh vào các cảnh giới 
tốt đẹp hơn, hoặc do làm ác mà phải đọa lạc vào những cảnh 
giới xấu hơn. Vì tất cả chúng sinh thường xuyên lưu chuyển, thay 
đổi thọ sinh trong các cảnh giới này nên gọi là luân hồi. Luân là 


lỗ 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





duyên phận với cha mẹ đời này nên chúng ta mới 
có thể nương vào thai mẹ để đến với cõi đời. Nhưng 
để có thân ta, mẹ phải đổi lấy bằng biết bao sự khổ 
nhọc! 


“Thời gian mang thai cũng là lúc vất vả của mẹ. 
Vì quan tâm lo lắng cho sinh mạng quý báu nhỏ bé 
đang mang trong mình nên làm việc gì mẹ cũng phải 
hết sức cẩn thận, chậm rãi. Việc ăn uống cũng phải 
kiêng dè, thận trọng vì sợ ảnh hưởng không tốt đến 
thai nhi. Những y phục tốt đẹp mà mẹ ưa thích nay 
cũng không thể mặc được, vì thân thể mang thai trở 
nên thô kệch, xấu xí. Mọi cử chỉ, việc làm trong ngày, 
cho đến những sự đi, đứng, nằm, ngôi đều trở thành 
khó khăn, bất tiện. Nếu gặp phải những thai nhì 
thường hay cựa quậy, thúc đạp thì lại càng khổ sở 
không sao nói hết! 


“Ân đức thứ hai là người mẹ phải chịu đau đớn 
cùng cực khi sanh nở. Sanh con là một việc rất khổ 
nhọc, đau đón và nguy hiểm. Rất nhiều người mẹ 
vì sự sinh nở gặp khó khăn trở ngại mà phải mất 
cả mạng sống. Dù biết như vậy, nhưng người mẹ 
vẫn bất chấp sự an nguy của bản thân, chỉ luôn lo 
lắng con mình sinh ra có được bình an, thuận lợi hay 
không mà thôi. 


luân chuyển, hồi là trở lại, vì chúng sinh luân chuyển trở đi trở lại 
trong chính những cảnh giới mà trước đây đã nhiều lần trải qua. 
Vì chịu sự chi phối của nghiệp lực, nên muốn thọ sinh được thân 
người là chuyện rất khó khăn, cần phải tạo ra được những nghiệp 
lành tương ứng mới có được. 


16 


do đáp công ơtt (Ítq ttẹ 





Các bạn trẻ thân mến! Không biết là có bao giờ 
các bạn đã từng nghĩ đến những mối hiểm nguy 
đe dọa mạng sống của người mẹ khi sinh con 
hay chưa? Đó là một điều hồn tồn có thật. Vì 
thế, nếu bạn chưa từng nghĩ đến thì sau khi đọc 
qua những dòng này, bạn hãy thử tìm hiểu xem 
đó là những mối nguy hiểm như thế nào. Chắc 
chắn sau khi biết được rồi, bạn sẽ thấy là lâu 
nay mình chưa thực sự hiểu hết về mẹ, và giờ 
đây sẽ càng kính yêu mẹ mình nhiều hơn nữa! 


“Ân đức thứ ba là mặc dầu vì con mẹ phải chịu 
mọi đau đớn, nhưng đến khi vừa sinh con xong mẹ 
lại có thể quên hết khổ nhọc. 


Các bạn thân mến! Điều quan tâm nhất của 
người mẹ chính là sức khoẻ của đứa con vừa sinh 
ra. Cho nên, dù trong khoảnh khắc phải trải qua 
muôn ngàn lần đau xé ruột, bất kể sự mệt mỗi 
đến mức nào, câu hỏi đầu tiên của mẹ bao giờ 
cũng là: “Con tôi có bình an, có được mạnh khỏe 
hay không?” Thật cảm động biết bao phải không 
các bạn? 


“Ân đức thứ tư của cha mẹ là luôn tự chọn lấy 
phần cay đắng, khó nhọc, nhường phần ngon ngọt, 
dễ dàng cho con. Sự chăm sóc của cha mẹ đối với con 
cái vô cùng chu đáo, bất kể ngày đêm. Vì muốn con 
được hạnh phúc vui vẻ, cho dù bản thân phải chịu 
bao sự lao lực khổ nhọc, cha mẹ cũng không hề cau 
mày nhăn mặt. Ân nghĩa sâu nặng của cha mẹ đối 
với con cái thật không thể nào nói hết! 


17 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttp 





“Ân đức thứ năm là luôn nhường cho con chỗ 


nằm ấm áp, khô ráo, còn mẹ thì không nề hà phải co 
ro nơi giá lạnh. 


Các bạn ơi! Mẹ hiền lúc nào cũng săn sóc con rất 
kỹ lưỡng. Ban đêm, khi con nhỏ tiểu tiện ướt cả 
mền chiếu, mẹ vội vã bồng con đến chỗ khô ráo, 
rồi tự mình phải nằm ở nơi ẩm ướt, hôi hám mà 
không một lời than vãn. Chỉ cần lo cho con ngủ 
ngon giấc, thân mẹ dù chịu rét lạnh cũng không 
phiền hà. 


“Ân đức thứ sáu là cha mẹ vất vả nuôi dưỡng, 


dạy dỗ con cái. 


18 


Tình thương của mẹ như mặt đất bao la sinh ra 
mọi vật; sự yêu mến của cha tựa bầu trời mênh 
mông, bao trùm khắp muôn loài. Mà bất luận 
là trời hay đất, tình thương của cha mẹ luôn là 
tình yêu không phân biệt. Chỉ cần là con của 
mình sinh ra thì dù có xấu xí thế nào cha mẹ 
cũng không bao giờ ghét bỏ. Dầu cho con có bị 
tay chân khiếm khuyết, tàn tật, cha mẹ cũng 
không chán ghét, trái lại càng quan tâm thương 
yêu hơn nữa. Cha mẹ luôn xem con là vật báu 
quý nhất mà mình đã rút ruột sinh ra! 


Các bạn thân mến! Mỗi khi chúng ta tiếp xúc với 
ai đó trong đời, ta luôn có những ấn tượng khác 
nhau. Có những người khiến ta quý mến, kính 
trọng ngay khi mới gặp; có những người lại làm 
ta bực tức, chân ghét... Những ấn tượng khác 
nhau đó đều do ngoại hình và cung cách ứng xử 


do đáp công ơtt (Ítq ttẹ 





của người khác mang lại cho ta. Nhưng điều kỳ 
lạ nhất là đối với cha mẹ thì mọi sự xấu xí, bất 
tồn hay ngang bướng của con cái đều không bao 
giờ làm cho cha mẹ ghét bỏ. Chỉ có yêu thương 
và yêu thương mà thôi! Trong lòng cha mẹ chẳng 
bao giờ có sự chán ghét con mình, cho dù đó có 
là một đứa con hư đốn hoặc xấu xí đến mức nào 
đi chăng nữa! 


“Thâm ân thứ bảy là dọn rửa đồ phóng uế của 
con mà không sợ nhơ nhớp, lấm bẩn. 


Bất chấp có khi da dẻ bị lạnh cóng nút nẻ, mẹ 
vẫn không phiền hà khi chăm sóc cho con. Dù 
trước đây người mẹ có là cành vàng lá ngọc, mỹ 
miều xinh đẹp đến đâu, nhưng qua một thời 
gian lao lực vì con thì vẻ đẹp như hoa ấy cũng 
bắt đầu trở nên già nua, tàn tạ. Đôi tay ngọc ngà 
cũng vì những việc nấu nưóng, giặt giũ mà trỏ 
thành khô cứng, sù sì. Mẹ tội nghiệp và đáng 
kính biết bao! Mẹ vì con hy sinh cả tuổi thanh 
xuân quý giá của mình, để rồi chỉ đổi lấy sự tiểu 
tụy, mệt mỗi. 

“Ân đức thứ tám là mỗi khi con đi xa, mẹ ở nhà 
luôn tựa cửa ngóng chờ, nỗi nhớ con nhạt nhòa trong 
dòng nước mắt. 

Tiễn biệt người thân về cõi thiên thu khiến con 
người phải đau thương, buồn nhớ. Nhưng người 
mẹ còn đau buồn nhớ mong gấp bội khi đứa con 
yêu quí của mình rời xa gia đình. Dù con xa nhà 
để học tập hay làm việc, cha mẹ cũng đều sóm 


19 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





nhó tối mong, luôn cầu nguyện cho con luôn 
được bình an khỏe mạnh. Tâm hồn mẹ như treo 
lơ lửng giữa không trung, chẳng giây phút nào 
được yên dạ. Nếu bất hạnh gặp đứa con hư hỏng 
bỏ nhà ra đi mà không tin tức thư từ gì về, thì 
cha mẹ chỉ còn biết ngày đêm đổ lệ chờ con" 


“Ân đức thứ chín là cha mẹ tự nguyện chịu khổ 
thay con và luôn thương yêu, tha thứ cho con tất cả.? 


Vì muốn cho con có điều kiện sống sung túc, cha 
mẹ không từ bất cứ việc gì. Đôi lúc vì muốn kiếm 
thêm ít tiền để con được ăn mặc đẹp, được theo 
kịp chúng bạn mà cha mẹ phải vất vả làm việc 
suốt cả ngày đêm. Nếu con bị bệnh, cha mẹ lại 
ngày đêm khấn vái nguyện cầu, mong sao có thể 
thay con chịu đựng mọi sự đau đón. 


“Thâm ân thứ mười là tình thương cha mẹ dành 
cho con không bao giờ vơi cạn. 


= 


Đức Khổng Tứ có nói: “Khi cha mẹ còn sống, phận làm con không 
nên đi xa.” (Phụ mẫu tại đường, bất khả viễn du.) Đó là để cha 
mẹ khỏi phải lo lắng, trông mong. Nếu bất đắc dĩ phải xa nhà thì 
nên thường xuyên có tin tức về, để cha mẹ được biết mình vẫn 
bình an thì các vị mới yên lòng. 
? Thi sĩ Mạnh Giao đời Đường có bài thơ Du tử ngâm (Khúc ngâm 
của đứa con lang bạt) rất nổi tiếng, trong đó có câu rằng: “Ai dám 
nói là tấm lòng con cái như tấc cỏ mà đủ để đền đáp công ơn cha 
mẹ vòi vọi tràn khắp như nắng xuân. (Thùy ngôn thốn thảo tâm, 
báo đáp tam xuân huy.) Ân tình cha mẹ dành cho con cái thật khó 
mà báo đáp trong muôn một! 


3 Thật đúng là: “Thân con đau đớn một phần, mẹ cha đứt ruột 
muôn lần vì con.” 


20 


do đáp công ơtt (Íta ttẹ 





Sự thương yêu của cha mẹ đối với con cái nói 
không thể hết, tả không thể cùng. Như mặt trời, 
mặt trăng luôn soi sáng khắp nhân gian, tấm 
lòng cha mẹ cũng luôn hướng về con cái như vậy. 
Trong mắt mẹ hiền, con mãi mãi là đứa con nhỏ 
bé của mẹ, dẫu con tuổi đã tám mươi, nhưng 
trong đôi mắt người mẹ già hơn trăm tuổi vẫn cứ 
định ninh xem con là đứa con bé bỏng. Nếu hỏi 
tình thương của cha mẹ đối với con cái đến bao 
giờ mới dứt, thì có lẽ chỉ là khi cha mẹ rời khỏi 
cõi đời này! 

Đức Phật lại dạy tiếp: 


- “Công ơn cha mẹ lớn lao là thế, nhưng ta thấy 
trong thế gian này có rất nhiều kẻ vong ân bội nghĩa, 
bất hiếu ngỗ nghịch, không biết hiếu dưỡng cha mẹ. 
Đó là một sự thật đau lòng. 


“Các thầy phải hiểu rằng, mẹ mang thai mười 
tháng như mang một vật nặng trong bụng, ăn không 
ngon, ngủ không yên, nếm trải đủ mọi sự vất vả khổ 
nhọc. Đến ngày gần sinh, mẹ lại nơm nớp lo sợ những 
tình huống xảy ra ngồi ý muốn. Như lồi heo dê khi 
bị chọc huyết, máu chảy ra lênh láng khắp mặt đất, 
người mẹ cũng phải chịu sự đau đớn giày vò như vậy 
mới sinh được con ra. 

Tuy phải mang nặng đẻ đau vì con nhưng mẹ 
không vì thế mà ốn trách, lại dành cho con tình 
thương bao la bất tận. Sau khi con chào đời, mẹ 
chẳng nề hà mệt nhọc, bồng ẫm trên tay, ôm ấp 


21 


(Sáo đáp công ơtt œÍtŒ ttợ 





22 


trong lòng, dọn rửa phẩn uế để giữ cho con luôn 
sạch sẽ. 


Gặp lúc con tiểu đêm ướt cả giường chiếu, mẹ 
vội bế con đến chỗ khô ráo, còn mình thì nằm 
nơi ướt lạnh. Suốt ba năm dài bế bồng bú mồm, 
người mẹ nào rồi cũng phải thân mòn sức kiệt. 
Cha mẹ bỏ ra biết bao tâm huyết để dạy dỗ con 
thơ ngay từ những bước chân đầu tiên chập 
chững, cho đến lúc biết đọc biết viết, rồi dạy con 
hiểu lễ nghĩa, biết liêm sỉ. Cho đến lớn khôn, vì 
lo việc dựng vợ gả chồng, gầy dựng sự nghiệp 
cho con mà cha mẹ lại phải vất vả ngược xuôi, 
xoay xở tiền bạc, nhưng chẳng mong gì sự đền 
đáp về sau. 


Khl con bị bệnh thì cha mẹ đêm ngày cũng không 
yên dạ, chạy chữa khắp nơi, bất kể hao tốn bao 
nhiêu cũng không nề. Cha mẹ sớm hôm một 
nắng hai sương lo lắng cho con như thế, cũng 
chỉ mong con mau được khôn lón, thành người 
hữu ích. Nhưng nào hay vừa được lớn khôn, rất 
nhiều người không những không giữ được sự lễ 
phép mà còn nặng lời lớn tiếng vói cha mẹ. Lại 
khi cùng với anh, chị, em ngồi lại bàn bạc thì 
một lời cũng không hòa thuận, va chạm đến là 
sừng sô, cãi vã... Dù anh em, chú bác có khuyên 
răn cách mấy cũng chẳng ăn năn sửa đổi. Một 
người đánh đập, chửi mắng anh em ruột thịt mà 
không chút đối hồi tình máu mủ, thì dù có học 


do dđúp công ơtt (Ít ttẹ 





hành đến đâu cũng chẳng khác nào kẻ không 
biết lễ nghĩa, không có lòng hổ thẹn! 


Lúc đi lúc về không thưa trình cha mẹ, nói năng 
vô lễ, cử chỉ ngạo mạn... Dù song thân hết lời 
dạy bảo, cô dì, chú bác cạn lẽ khuyên răn nhưng 
vẫn không đối hồi đến. Bởi do tuổi nhỏ không 
biết gì lại được người lón che chở, nuông chiều, 
lâu ngày chày tháng thành thói quen nên không 
còn coi ai ra gì cả. Đến khi lồn lên, tính tình càng 
thay đổi càng tỏ ra ngang ngược. Làm chuyện 
lầm lỗi đã không tự hối cải, ngược lại còn sanh 
lòng ốn giận, đụng đến là bỏ nhà ra ởi. Phiêu 
bạt chốn giang hồ, kết giao với những kẻ lọc lừa, 
gian trá, rồi dần dần cho những việc xấu xa là 
lối sống mói, là đương nhiên như vậy! 


Lại có những kẻ sau khi bỏ nhà ra đi bị kẻ xấu 
dụ dỗ nên lưu lạc đến xứ người. Cũng có người 
vì đi đây đó tìm kế sinh nhai hoặc do công việc 
mà phải la xa quê hương. Đến khi tuổi tác đã 
lớn, không đợi sự ưng thuận của cha mẹ mà tự 
động cưới vợ, lấy chồng, sanh con đẻ cái. Lúc thì 
vướng chuyện này, khi thì mắc việc nọ, dần dà 
lâu ngày chẳng còn muốn trở về quê nhà nữa. 


“Lại có một số người bất hạnh gặp phải những 
kẻ xấu khi lưu lạc xứ người, nếu bản thân không cẩn 
thận thì thường bị hãm hại, rồi chôn vùi cuộc đời 
trong chốn lao ngục. 


Cũng có người bị cái nghèo và bệnh tật bức bách, 


25 


(5%áo đáp công ơtt (Ít ttợ 





đến nỗi lâm vào cảnh khốn cùng kiệt quệ, đã 
không được mọi người quan tâm giúp đố, trái lại 
còn bị ruồng rẫy. Thậm chí có lúc bệnh chết ngồi 
đường không ngưòi chôn cất. Từ đó, xương trắng 
phơi sương, hồn ma vất vưởng nơi đất khách quê 
người, chẳng bao giờ còn có cơ hội gặp lại người 
thân. 


“Than ôi! Thật uống phí cho thâm ân nuôi dưỡng 
và biết bao kỳ vọng thiết tha của cha mẹ! 


“Nhưng đáng thương hơn cả là tấm lòng cha mẹ, 
ở nơi quê nhà chẳng hề hay biết gì! Vì quá thương 
con nên cứ ngày ngày mong ngóng, tin chắc rồi con 
sẽ trở về. Do nhớ mong nên chẳng còn lòng dạ nào để 
làm lụng, ngủ nghỉ. Đôi mắt cũng mờ dần theo giọt 
lệ mỏi mòn thương nhớ. Hoặc giả vì buồn thương quá 
độ mà thành bệnh, có khi phải ôm buồn tủi xuống 
tận suối vàng! Dù hình hài đã mất, thần hồn về nơi 
âm cảnh, nhưng tình thương của cha mẹ đối với con 
cái cũng không bao giờ nguôi ngoal!” 


Các bạn thân mến! Các bạn có biết không, những 
đứa con bất hiếu như thế, tuy có thể không thấy 
vướng bận gì khi lìa đời nơi xứ người, nhưng cái 
chết ấy có làm vơi được sự hồi vọng ngày ngày 
của cha mẹ ở quê nhà hay không? 


Từ lúc con ra đi, cha mẹ có giây phút nào là 
không mong ngóng, nhớ thương con? 


“Lại có những đứa con không lo học hành, suốt 
ngày tụ tập kết thành bè đảng với lũ bạn xấu, giong 


24 


do đáp công ơtt (Ítq ttẹ 





ruổi khắp nơi, quậy phá và làm những chuyện bại 
hoại đạo đức, để rồi không chỉ gây liên lụy cho người 
trong nhà mà còn khiến cho cha mẹ phải buồn tủi, 
thất vọng. 


Những đứa con ấy, ra đi từ lúc mặt trời mọc đến 
chạng vạng tối mói về nhà, chẳng quan tâm gì 
đến cha mẹ ở nhà có cảm thấy lạc lông hiu quạnh, 
có cần người giúp đố chăm sóc hay không. Đến 
khi tuổi càng cao, cha mẹ lại chịu nhiều tủi nhục 
trước sự cười chê của người đời vì sự bất hiếu, hư 
đốn của con cái. 


“Cũng có những người con chỉ còn cha hoặc mẹ, 
lẽ ra phải hết lòng hiếu thuận, chăm nom, nhưng lại 
không làm được như vậy. 


Chúng ta thường thấy những đứa con này bỏ 
mặc cha mẹ hI1u quạnh, cô đơn, héo hon trong 
căn nhà trống vắng trơ trọi, giống như người 
khách lạ ở trong nhà trọ, dù có bị đói rách hay 
không cũng chẳng ai hay biết! 


Những người cha mẹ gặp phải tình cảnh này 
cũng chỉ biết đêm đêm âm thầm rơi lệ than thổ 
mà thôi! 

Ngồi ra, chúng ta còn thấy có những người vì 
muốn làm hài lòng vợ con nên đối vói vợ con thì 
bảo sao làm vậy, lại cung ứng tiền của, áo cơm 
cho vợ con hưởng thụ, không những không chút 
than vãn mà cũng chẳng dè dặt. Nhưng đối với 
lời dạy của cha mẹ thì lại bỏ hết ngồi tai, cũng 
không có chút lòng tôn kính! 


25 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttp 





“Lại có những người con gái trước khi chưa lấy 
chồng thì hiếu thảo với cha mẹ, nhưng sau khi lấy 
chồng rồi thì lại bất hiếu. 


Cha mẹ có nói đến vài câu không vui liền sanh 
lòng hờn dỗi, còn chồng mình đánh đập chửi 
mắng lại cam tâm chịu đựng! Sau khi có chồng 
thì xem mọi việc bên chồng là hơn hết, còn đối 
với cha mẹ đã sinh ra mình thì lần lần nguội 
lạnh, cách xa! 


“Lại có những đứa con gái bất hiếu, sau khi lên 
xe hoa về nhà chồng rồi thì hiếm khi thấy về thăm 
cha mẹ, mà cũng chẳng còn lòng thương kính cha 
mẹ! 


Thư từ không viết, điện tín cũng không! Thương 
cho bậc làm cha làm mẹ, bởi thương con lấy 
chồng xa nhà mà phải cơm canh không ngon, 
ngủ chẳng trọn giấc. Như người miệng lưỡi khô 
khan, khao khát uống được giọt nước mát ngọt, 
tình thương của cha mẹ đối với con cái cũng 
giống như vậy, không có giây phút nào không 
nhớ mong con! 


“Công ơn cha mẹ như núi cao biển rộng, còn tội 
bất hiếu với cha mẹ thì dù nói thế nào cũng không 
hết được.” 

Sau khi nghe Đức Phật giải thích rõ công ơn cao 
cả của cha mẹ, các thầy đều cảm thấy vô cùng đau 
xót. Mọi người quỳ xuống ngậm ngùi rơi lệ, thành 
tâm bày tỏ lòng ăn năn sám hối đối với những việc 


26 


do dđúp công ơtt (Ít ttẹ 





bất hiếu trước đây của mình. Các thầy đều hiểu rõ, 
công ơn cha mẹ thật sâu dày như núi cao, biển rộng! 


Lúc ấy, các vị đệ tử bạch Đức Phật rằng: 


“Xin đức Thế Tôn rủ lòng thương xót! Xin 
Người hãy cứu lấy đàn con ngu dại, cho chúng con 
có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Xin chỉ bày cho chúng 
con biết cách nào để báo đáp thâm ân cao cả của cha 


?”? 


mẹ. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật dùng tám thứ Phạm âm 
thanh tịnh,! vi diệu để nói với Đại chúng rằng: 


- “Này các £y-kheo! Nếu như có người trên vai 
trái cõng cha, vai phải gánh mẹ, đi quanh hòn núi 
Tu-di,? trải qua một thời gian dài, đến nỗi da thịt nát 
tan, máu huyết khô cạn, thì cũng không thể báo đáp 
được thâm ân cao cả của cha mẹ. 


“Nếu có người bất hạnh sanh vào thời mất mùa 
đói kém, vì không muốn song thân bị đói khát nên 
cắt xẻo da thịt của chính mình để phụng dưỡng cha 


1 Tám thứ Phạm âm thanh tịnh, vi diệu: là các loại âm thanh của 
những cõi trời, trong sạch không ô nhiễm, khiến người nghe được 
thân tâm khoái lạc, được phân ra như sau: 1. âm thanh rất hay, 
2. âm thanh dịu dàng, 3. âm thanh hiền từ hòa nhã, 4. âm thanh 
tôn quý, trí tuệ, 5. âm thanh không mang âm điệu người nữ, 6. âm 
thanh không sai lệch, 7. âm thanh sâu xa, vang rộng; và 8. âm 
thanh trong trẻo không bị khàn. 

? Núi Tu-di (Meru), còn gọi là núi chúa Tu-di, dịch nghĩa là Diệu 
Cao, chỉ ngọn núi cao nhất, được xem là trung tâm của một thế 
giới. Trong vũ trụ rộng lớn vô lượng vô biên có vô số thế giới, trong 
mỗi thế giới đều có một ngọn núi chúa Tu-di cao nhất, cho nên có 
vô số ngọn núi Tu-di. 


27 


{Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





mẹ. Việc làm như thế so với ân đức của cha mẹ chẳng 
qua cũng chỉ nhỏ nhoi như một hạt bụi mà thôi. Dầu 
da thịt tôn thân đều cắt xẻo ra hết cũng không báo 
đáp được thâm ân của cha mẹ.! 


“Giả sử có người vì cha mẹ mà dùng dao sắc nhọn 
móc lấy hai mắt mình, dâng cúng chư Phật và Bồ 
Tát, hy vọng có thể lấy công đức của việc này để 
hồi hướng, cầu nguyện cho cha mẹ được sống lâu, 
mạnh khỏe. Tấm lòng hiếu thảo như vậy thật lớn 
lao, nhưng cũng không đủ để báo đáp được thâm ân 
sâu dày của cha mẹ trong muôn một. 


“Hoặc giả có người vì cha mẹ đốt thân cúng dường 
Phật và Bồ Tát, mong lấy công đức này hồi hướng 
nguyện cầu cho cha mẹ được an vui, sống lâu. Lòng 
hiếu thảo ấy cũng chưa đủ để báo đáp được thâm ân 
của cha mẹ trong muôn một. 


“Nếu có người vì cha mẹ mà dùng dao moi lấy 
tim gan, dù máu tuôn khắp đất cũng không sợ đau 
đớn. Lòng hiếu thảo như vậy vẫn chưa đủ để báo đáp 
được ân đức cao cả của cha mẹ trong muôn một. 


“Giả sử có người vì cha mẹ mà cam tâm chịu đau 
đớn cắt xẻo, để cho trăm ngàn mũi dao nhọn đâm 
xuyên qua thân. Lòng hiếu thảo như vậy cũng chưa 
đủ để báo đáp công ơn cha mẹ trong muôn một. 

1 Đức Phật nêu ví dụ này để nhấn mạnh rằng công ơn của cha mẹ 
là sâu xa, to lớn, dẫu hết lòng báo đáp như thế cũng còn chưa báo 
đáp hết được. Vì thế, các bạn trẻ nên hiểu rằng ở đây không hề có 
ý khuyến khích việc báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách tự làm 
tốn thương chính bản thân mình. 


28 


do dđúp công ơtt (Ít ttẹ 





“Ví như có người vì cha mẹ mà có thể chịu đau 


đón khi gân, xương, máu, tủy bị đứt rời tuôn chảy... 
Nhưng như vậy cũng chưa đủ để báo đáp được công 
ơn cha mẹ trong muôn một. 


“Hoặc như có người vì cha mẹ mà nguyện nuốt hết 


các hòn sắt nóng, dù thân thể bị thiêu cháy, đau đớn 
thế nào cũng xin chịu hết. Nhưng việc làm như thế 
cũng không đủ để báo đáp được thâm ân của cha mẹ.” 


Các bạn trẻ thân mến! Những ví dụ được nêu 
ra ở đây là muốn chỉ rõ ra rằng, cho dù con cái 
có thật tâm làm được những việc khó làm, chịu 
đựng hết thảy những điều rất khó chịu đựng, 
để mong báo đáp công ơn cha mẹ, thì điều đó 
cũng chỉ có được một phần kết quả rất hạn chế. 
Huống chỉ những người suốt đời không hề nghĩ 
đến việc báo đáp công ơn cha mẹ? Sở dĩ như thế 
là vì những việc làm vừa kể trên dẫu có khó khăn 
và thể hiện sự thành tâm của con trẻ, nhưng 
cũng chỉ báo đáp được phần nào sự lao nhọc của 
cha mẹ mà thôi, chưa thể so sánh được với tình 
thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã luôn 
dành cho con tự thuở lọt lòng. Vì thế, cách duy 
nhất để báo đáp công ơn cha mẹ là phải cố gắng 
tu dưỡng để trở thành người tốt, và khuyên dạy, 
chỉ bảo cho nhiều người khác cũng đều trở thành 
người tốt như mình. Nhờ công đức đó, may ra 
mới có thể đáp đền được công ơn cha mẹ. 


Lúc ấy, sau khi nghe Đức Phật nói về ân đức sâu 


dày không thể kể xiết của cha mẹ, các thầy đều gục 


29 


(5áo đáp công ơtt (Ít ttp 





đầu khóc nức nở, cảm thấy đau đón như có hàng 
ngàn mũi dao đâm xé trong tâm mình. Nhưng các 
thầy đều không biết phải báo đáp công ơn cha mẹ 
như thế nào, nên cùng nhau bạch Phật: 


“Bạch đức Thế Tôn! Bây giờ chúng con mới 
biết mình là những đứa con bất hiếu, nhưng chúng 
con biết làm thế nào đây, thưa Thế Tôn?” 


Đức Phật thấy các đệ tử đều có lòng hổ thẹn, bèn 
dạy rằng: 


- “Này các £y-kheo! Như muốn báo đáp thâm ân 
của cha mẹ, các thầy nên sao chép, đọc tụng quyển 
kinh này, hoặc cúng dường Tam bảo, giữ giới,! ăn 
chay, sám hối mọi tội lỗi, rồi hồi hướng công đức ấy 
cho cha mẹ. Cũng có thể làm việc bố thí gieo ruộng 
phước.? 


1 Giữ giới: tức là vâng giữ theo giới luật do đức Phật chế định. Hàng 
đệ tử Phật tùy theo công hạnh tu tập đều được dạy phải vâng giữ 
theo những giới khác nhau, như có giới của hàng tỳ-kheo, giới 
của tỳ-kheo ni, giới của hàng cư sĩ tại gia... Mỗi người khi đã phát 
nguyện giữ giới và được truyền giới thì phải hết lòng vâng giữ, dù 
có hy sinh tính mạng cũng không phạm vào giới luật. Như vậy gọi 
là giữ giới. Hàng cư sĩ tại gia có năm giới căn bản phải vâng giữ, 
gọi là Ngũ giới, bao gồm: 1. Không giết hại sinh mạng; 2. Không 
trộm cướp hay dùng bất kỳ phương cách nào để lấy được tài sản 
nào của người khác mà không được sự ưng thuận, cho phép của 
họ; 3. Không tà dâm, luôn giữ đời sống chung thủy một vợ một 
chồng, không làm việc dâm dục với những người không phải là 
vợ hoặc chồng mình; 4. Không nói dối, suốt đời nguyện chỉ nói ra 
những điều chân chánh, đúng với sự thật; 5. Không uống rượu và 
các chất gây say. 


? Gieo ruộng phước: Việc làm lành cũng như kể gieo hạt giống 


30 


do úp công ơtt (Ít ttẹ 





“Nếu có thể vì song thân làm được các việc trên, 
thì đó đích thực là người con hiếu thảo. Bằng chẳng 
được như vậy lại gây thêm nhiều điều ác thì nhất 
định sẽ rơi vào địa ngục ngay sau khi chết.” 


Cách báo đáp công ơn cha mẹ như thế này mồi 
thật là trọn vẹn, vì không chỉ giúp cha mẹ đố 
phần lao nhọc mà còn mở ra con đường tu tập 
thốt khỏi sinh tử luân hồi. Vì thế, việc sao chép 
truyền bá kinh điển là rất quan trọng, có thể 
giúp cho nhiều được có được sự hiểu biết chân 
chánh để làm theo; và sự phát tâm hồi hướng sẽ 
giúp cho mọi việc làm phước thiện đều trỏ nên có 
ý nghĩa sâu xa, chính đáng hơn. Như vậy, chẳng 
những có thể báo đáp được công ơn cha mẹ, mà 
tự thân mình cũng vĩnh viễn được thốt khỏi việc 
tái sinh trong các đường ác: địa ngục, ngạ quỷ 
và súc sinh. 


Rồi Đức Phật dạy tiếp: 


- “Những người con bất hiếu, sau khi chết sẽ đến 
chịu tội ở ngục Vô gián.! Trong ngục này, bốn phía 
đều là tường đồng vách sắt, bên trên giăng đầy lưới 
sắt, dưới lại có một lớp sắt dày nóng đỏ. Ngọn lửa 
từ các phía cháy phủ lại, trên không có thêm những 


xuống ruộng, sẽ có ngày được gặt hái kết quả, vì thế nên gọi là 
gieo ruộng phước, vì bố thí, làm việc thiện thì chắc chắn sẽ có 
ngày gặt hái được nhiều phước lành. 

1 Địa ngục Vô gián: cũng gọi là địa ngục A-tỳ, do phiên âm tiếng 
Phạn là Avici. Vì những tội nhân chịu hành hình trong ngục ấy 
không có một phút giây nào được tạm gián đoạn, nên gọi là Vô 
gián. 


J1 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttp 





luông sấm chớp ngoằn ngoèo. Nước đồng sôi và nước 
sắt nóng thay nhau rót xối xả lên người phạm nhân, 
khiến họ đau đón đến hồn xiêu phách tán. Thêm vào 
đó, chó đồng rắn sắt hung dữ đến giằng xé cắn nuốt 
người có tội, nên họ không bị phanh thây cũng bị 
thiêu nướng. Nỗi khổ nói không bao giờ hết! 


“Lại có loại địa ngục trên không trung giáo mác 
không ngớt lao xuống đâm chém người có tội, khắp 
nơi rền vang tiếng kim khí, cả bầu trời tồn là rừng 
kiếm, xe đao, do các mũi kiếm nhọn tạo thành. Tất 
cả tội nhân đều bị treo ngược lơ lửng giữa không 
trung nên không ai không bị đao kiếm đâm chém. 
Những phạm nhân chịu hình phạt khổ đau cùng cực 
như vậy đều là do đã làm những việc ác độc và bất 
hiếu với cha mẹ. 


“Ngồi ra, sau khi chịu xong hình phạt ở địa ngục 
này, phạm nhân lại bị đưa vào chịu tội ở một địa 
ngục khác. Ví dụ như có địa ngục trên đầu tội nhân 
phải đội chậu lửa cháy hừng hực, hoặc có bánh xe 
sắt nghiền đi nghiền lại trên thân tội nhân khiến 
ruột gan xương thịt của họ bị nghiền nát, đau đón 
muôn phần. 


“Dù bị trừng phạt tàn khốc như vậy nhưng người 
có tội cũng không thể chết hẳn. Mỗi ngày họ phải 
chết đi sống lại đến muôn lần. Bị trừng phạt như vậy 
là do lúc còn sống họ phạm vào các tội ngũ nghịch,! 
bất hiếu với cha mẹ.” 

1 Tội ngũ nghịch: là năm tội lớn gồm có: 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. 
Giết vị A-la-hán; 4. Phá sự hòa hợp của Tăng đoàn; 5. Làm thân 
Phật chảy máu hoặc hủy hoại tháp miếu, tranh tượng Phật. 


32 


do đáp công ơtt (Íta ttẹ 





Các bạn trẻ thân mến! Nói đến địa ngục thì 
trong kinh Phật dạy rằng đó chính là sự chiêu 
cảm bởi các nghiệp ác mà chúng sinh đã làm. 
Vì nghiệp ác có vô số hình thức khác nhau, nên 
địa ngục cũng có vô số cách hành hình, thọ khổ 
khác nhau. Những gì được mô tả trên đây cũng 
chỉ là một phần tiêu biểu mà thôi, không thể nào 
nói hết được những đau đón khổ sở mà người 
tạo nghiệp ác phải lãnh chịu. Vì thế, trong kinh 
Phật có dạy rằng, cách tốt nhất để tránh được 
những khổ đau trong địa ngục là đừng bao giờ 
làm các điều ác. Bởi vậy, tuy Phật thuyết dạy 
rất nhiều kinh điển, nhưng trong kinh Đại Bát 
Niết-bàn có kệ tóm lại lời Phật dạy như sau: 

Không làm các việc ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

GIữ tâm ý trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy. 
Đức Phật lại dạy thâm: 


“Cách tốt nhất để báo đáp công ơn cha mẹ 


không gì bằng việc góp sức sao chép hoặc in ấn và 
phổ biến rộng rãi kinh này. Nếu in ra được một quyển 
tức là đã gieo nhân duyên gặp được một vị Phật cho 
cha mẹ và chính mình. Nếu in được mười quyển thì 
về sau có thể gặp được mười vị Phật. Từ đó mà suy 
ra, nếu in ra được trăm cuốn, ngàn cuốn thì sẽ có 
công đức được gặp trăm ngàn vị Phật. 


“Những người con hiếu thảo nhờ góp sức 1n kinh 


33 


{5%áo đáp công ơtt (Ít ttp 





và khuyên mọi người hiếu dưỡng cha mẹ nên được 
chư Phật và Bồ Tát luôn gần gũi, phù hộ. Đồng thời 
cha mẹ và chính bản thân người ấy đều sẽ được sanh 
về cõi trời, thụ hưởng sự an vui ngay sau khi qua đời, 
không bị đọa vào địa ngục chịu cực hình.”1 


Sau khi nghe Đức Phật giảng giải về những tội 
lỗi nặng nề cùng báo ứng của những người con bất 
hiếu, tất cả các thầy £y-kheo đều thành tâm sám hối 
và phát nguyện rằng: 


- “Từ nay mãi mãi về sau, cho dù thịt nát xương 
tan chúng con cũng nguyện một lòng vâng theo lời 
dạy của đức Thế Tôn, không dám sai phạm. 


“Cho dù có người dùng móc nhọn kéo lưỡi chúng 
con ra, rồi dùng cày sắt cày bừa trên đó như cày 
ruộng đất, làm cho máu chảy thành dòng, hoặc dùng 
bất cứ một thủ đoạn đáng sợ nào để đe dọa chúng 
con phải thay đổi lời nguyện hôm nay, thì chúng con 
thà chịu đau đón chứ quyết không bao giờ làm trái 
lời Phật dạy.” 


Các bạn trẻ thân mến! Việc giữ giới là cực kỳ 
quan trọng. Khi Phật sắp nhập Niết-bàn có dạy 


1 Tục ngữ có câu: “Lời hay khuyên được một đời, sách hay ích lợi 
cho người ngàn năm.” Vì thế, dùng lời khuyên người làm thiện 
thì chỉ có ảnh hưởng trong một thời gian ngắn, và số người được 
nghe cũng giới hạn; còn lưu hành được một quyển sách hay thì 
sẽ có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài hơn, vì có thể truyền bá qua 
nhiễu năm cũng như số lượng người đọc đông đảo hơn nhiều. Nếu 
là truyền bá kinh điển Phật dạy thì lợi ích càng lớn lao hơn nữa, 
không thể kể xiết! 


34 


do đáp công ơtt (Ít ttẹ 





các thầy tỳ-kheo rằng: “Sau khi ta nhập diệt, các 
ông cần phải lấy giới luật làm thầy.” Giữ theo 
giói luật cũng chính là gh1 nhớ và làm đúng theo 
lời Phật dạy. Vì thế mà ở đây các thầy tỳ-kheo 
đã phát nguyện kiên cố, quyết tâm làm đúng 
theo lời Phật dạy, cho dù có phải hy sinh tính 
mạng cũng không làm sa1. Còn các bạn thì sao? 

Nếu đã hiểu được những lời Phật dạy là chân lý 

phù hợp với đời sống chân chánh, bạn có quyết 

tâm làm theo hay không? Bạn có tự hứa sẽ trỏ 
thành một người con hiếu thảo, nguyện báo đáp 
công ơn cha mẹ hay không? 

Sau đó, tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, cung 
kính bạch Phật: 

“Bạch đức Thế Tôn, chúng con phải gọi tên 
kinh này là gì để tiện việc giữ gìn và làm theo?” 

Lúc ấy, Đức Phật dạy các vị £-kheo rằng: 

- “Kinh này nên đặt tên là kinh “Báo đáp công 
ơn cha mẹ'. Mọi người hãy ghi nhớ và y theo đó thực 
hành cho tốt! 

Sau khi nghe lời Phật dạy, các thầy £y-kheo đều 
tỉnh ngộ và cảm thấy rất vui mừng, trong lòng ngập 
tràn niềm hân hoan, nguyện đời đời kiếp kiếp vâng 
theo lời Phật và mãi mãi không quên sự hiếu thảo, 
phụng dưỡng cha mẹ. 

Sau đó, mọi người cung kính đảnh lễ Đức Phật 
rồi lui ra, pháp hội đến đây kết thúc. 


35 


do đáp œôtg ơn œÏ: trợ 





36 


()rật dqạu kinh -Cề bái sáu pÏhttơng 


Phật dạy kinh Lễ bái sáu phương 





Các bạn trẻ thân mến! Lòng hiếu thuận được 
đức Phật chỉ dạy và nhắc nhỏ đến trong rất 
nhiều kinh điển. Qua câu chuyện hôm nay, hẳn 
các bạn đã thấy được sự lồn lao vĩ đại của công 
ơn cha mẹ, cũng như trách nhiệm của một người 
con hiếu phải như thế nào. Tuy nhiên, để các 
bạn hiểu rõ hơn nữa lời dạy của đức Phật, chúng 
tôi xin mời các bạn nghe thêm câu chuyện sau 
đây, cũng xảy ra vào thời đức Phật còn tại thế: 
Qua đó, đức Phật không chỉ giảng dạy về đạo 
hiếu của một người con, mà còn ân cần chỉ dạy 
về nhiều mối quan hệ khác trong xã hội, để giúp 
bạn trỏ thành một người tốt, hữu ích cho xã hội. 


Các bạn thân mến! Chàng trai trẻ trong câu 
chuyện này có tên là Thi-ca-la-việt, hay Thiện 
Sanh, cũng là một người còn rất trẻ như các bạn. 

Và chính những lời dạy ân cần của đức Thế Tôn 

đã giúp cho chàng trai này được thức tỉnh, thấu 

hiểu được ý nghĩa của cuộc sống cũng như những 
mối quan hệ tốt đẹp trong đời sống. 

Khi ấy, đức Phật đang ở tại thành Vương Xá,! 
vào buổi sáng sớm đi khất thực, nhìn xa xa về phía 
núi Kê Túc? thấy có một chàng con nhà trưởng giả 
1 Thành Vương Xá, tên Phạn ngữ la Rãjagrha, dịch âm là La-duyệt. 
? Núi Kê Túc (Kê Túc sơn), tên Phạn ngữ là Kukkutapada, dịch 

âm là Khuất-khuất-trá-bá-đà (J## ##*{,34§ f#). Núi này thuộc địa 


bXi 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





tên Thi-ca-la-việt đang chải đầu, súc miệng, rửa 
mặt, thay y phục sạch sẽ, rồi hướng về phương đông 
lạy 4 lạy, hướng về phương nam, phương tây, phương 
bắc cũng lạy mỗi phương 4 lạy, lại hướng lên trời lạy 
4 lạy, hướng xuống đất lạy 4 lạy. 

Đức Phật liền đến nhà người ấy, hỏi: “Con đang 
làm gì vậy?” 

Thi-ca-la-việt đáp: “Con ở đây lễ lạy sáu phương.” 

Đức Phật hỏi: “Lễ lạy sáu phương như vậy là 
theo pháp gì?” 

Thi-ca-la-việt đáp: “Khi cha mẹ còn sống có dạy 
con mỗi buổi sáng sớm phải lễ lạy sáu phương, con 
cũng không hiểu để làm gì. Nay cha mẹ đã qua đời, 
con không dám trái lời dạy.” 

Phật nói: “Cha mẹ con dạy việc lễ lạy sáu phương 
không phải dùng thân lễ lạy như thế. Con đã hiểu 
sai ý của cha mẹ con rồi.” 

Thi-ca-la-việt liền quỳ xuống thưa: “Xin Phật từ 
bi vì con giảng giải ý nghĩa việc lễ lạy sáu phương.” 

Phật dạy: “Được, con hãy lắng nghe cho kỹ! Hãy 
để tâm vào lời dạy, ta sẽ vì con giảng rõ. 


“Hàng trưởng giả, những người trí thức, nếu như 


phận nước Ma-kiệt-đà (Magadha), cũng có tên là núi Gurupada 
(Cũ-lô-bá-dà - # /š ‡§ fÈ), dịch nghĩa là Tôn Túc, là nơi Tôn giả 
Ca-diếp từng nhập định. 

1 Thi-ca-la-việt, phiên âm từ Phạn ngữ là STñgälaka, dịch nghĩa là 
Thiện Sanh. 


38 


(luật dqạu kinh -Cềễ bái sáu pÏttơng 





có thể trừ dứt sáu pháp xấu ác, đó chính là lễ lạy sáu 
phương. 


“Những gì là sáu pháp xấu ác? Một là tham uống 
rượu, hai là mê cờ bạc, ba là thích ngủ sớm dậy trễ, 
bốn là ưa mời thỉnh khách khứa, năm là thích kết 
giao cùng kẻ xấu, sáu là ham thích việc giết hại, lừa 
gạt, dan díu vợ người. Nếu có thể trừ dứt sáu việc ấy, 
đó là lễ lạy sáu phương. 


“Nếu con không trừ được sáu việc ấy thì sự lễ lạy 
nào có ích gì? Lại còn lan tràn tiếng xấu, việc nhà rối 
loạn, tiền của tiêu tốn, thân thể yếu đuối, gầy còm, 
việc lành ngày càng mai một, kẻ xa người gần không 
còn a1 kính trọng! 


“Này chàng trai! Nên biết chọn người tốt để giao 
tiếp, học hỏi theo; tránh xa những người xấu ác. Như 
ta từ vô số kiếp trước vẫn thường gần gũi những bậc 
thiện tri thức, nay mới được thành quả Phật.” 


Các bạn trẻ thân mến! Lời xưa thường nói: “Chọn 
bạn mà chơi”; lại cũng nói rằng: “Gần mực thì 
đen, gần đèn thì sáng.” Nếu các bạn hiểu được 
và vâng theo những lời Phật dạy nơi đây, từ bỏ 
những thói xấu vừa kể trên, thì lo gì không trỏ 
thành một người tốt đẹp? 


Phật lại bảo Thi-ca-la-việt.: “Bảo con lễ lạy 
phương đông là có ý nghĩa phụng dưỡng cha mẹ phải 
nhớ 5 điều. Một là hết lòng hiếu kính, chăm nom 
thăm viếng, thường khiến cha mẹ vui lòng. Hai là 
mỗi ngày dậy sớm, sắp xếp việc nhà, việc cơm nước, 


39 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





luôn giữ theo nếp nhà cần kiệm. Ba là thay cha mẹ 
làm mọi việc nặng nhọc. Bốn là luôn nhớ nghĩ đến 
công ơn cha mẹ. Năm là khi cha mẹ có bệnh tật phải 
hết lòng lo lắng, tìm thầy thuốc chữa trị. 


Các bạn thân mến! Năm điều Phật dạy ở đây có 
lẽ không quá khó khăn đối với bất cứ ai trong 
chúng ta. Chỉ cần các bạn có sự lưu tâm thì 
chắc chắn đều có thể làm được. Tuy nhiên, điều 
khó khăn chính là ở chỗ có thể giữ cho sự thực 
hành được đều đặn, lâu dài. Nếu bạn chỉ làm 
được trong năm ba ngày rồi xao lãng thì không 
thể gọi là người con hiếu. Hãy nghĩ xem, cha mẹ 
chăm lo cho chúng ta từ tấm bé, có bao giờ ngơi 
nghỉ hay chăng? 


“Cha mẹ đối với con cũng có 5ð điều. Một là dạy 


con bỏ điều ác, làm điều lành. Hai là dạy con thường 
gần gũi những người hiểu biết. Ba là dạy con chuyên 
cần, chú trọng việc học hỏi. Bốn là khi đến tuổi thì 
lo việc dựng vợ gả chồng. Năm là chia phần tài sản 
trong gia đình cho con. 


40 


Các bạn thấy đó, cha mẹ lo cho con không chỉ 
đến lúc trưởng thành là xong việc, mà còn chuẩn 
bị cho cả cuộc sống của con về sau, chắt chiu 
dành dụm tài sản để lại cho con, trong khi bản 
thân mình thì chẳng bao giờ dám tiêu xài hoang 
phí. Hiểu được như vậy rồi, làm sao các bạn còn 
có thể sử dụng tiền bạc của cha mẹ vào những 
việc ăn chơi vô ích nữa, phải không? 


(Ötuật dạu in Cễ bái súát(t phương 





“Lễ lạy phương nam là có ý nghĩa người học trò 
phụng sự thầy phải nhớ ð điều. Một là giữ lòng cung 
kính, sợ sệt. Hai là y theo lời thầy dạy bảo. Ba là có 
những việc giặt giũ, sửa sang phải gắng sức làm. 
Bốn là chuyên cần học hỏi không chán nản. Năm là 
sau khi thầy qua đời phải giữ lòng kính ngưỡng, nhớ 
tưởng, ngợi khen những đức độ của thầy, nhất thiết 
không được luận bàn đến những điều sai trái, lầm 
lỗi trước đây của thầy. 


“Thầy dạy đệ tử cũng có 5ð điều. Một là hết lòng 
dạy bảo không mỏi mệt, khiến cho học trò mau được 
hiểu biết. Hai là mong muốn học trò của mình vượt 
hơn học trò người khác. Ba là muốn cho học trò 
không quên những kiến thức đã học. Bốn là khi học 
trò có những chỗ khó khăn, không hiểu, phải tận 
tình giảng rõ. Năm là mong muốn dạy dỗ sao cho học 
trò có được trí tuệ vượt hơn cả thầy. 


“Lễ lạy phương tây là có ý nghĩa người vợ đối với 
chồng phải nhớ ð điều. Một là khi chồng từ bên ngồi 
đi vào phải đứng lên chào đón. Hai là khi chồng vắng 
nhà phải lo việc bếp núc, quét dọn, giữ lòng kính 
trọng mà chờ đợi. Ba là không được khởi lòng dâm 
dục với người ngồi, phải giữ chặt cửa khuê phòng. 
Bốn là khi chồng có nặng lời, không được tùy tiện 
đối đáp, lộ vẻ giận tức; chồng có dạy răn điều gì phải 
cung kính nghe theo; có sở hữu món gì cũng không 
được cất giấu để dùng riêng. Năm là phải đợi chồng 
nghỉ ngơi trước, tự mình xem xét cẩn thận việc nhà 
rồi mới đi nghỉ sau. 


4I 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





“Chồng đối với vợ cũng có ð điều. Một là mỗi khi 
ra vào đều giữ lòng tương kính. Hai là việc ăn uống 
có giờ giấc thích hợp, không để vợ phải khó nhọc, 
buồn bực. Ba là khi vợ muốn mua sắm quần áo, đồ 
trang sức... chớ nên trái ý; nhà giàu có thì sắm đủ, 
nghèo khó thì tùy sức. Bốn là giao phó tài sản trong 
nhà cho vợ col sóc, gìn giữ. Năm là không được dan 
díu tư tình với người khác, khiến vợ phải sanh lòng 
nghi ngờ. 


“Lễ lạy phương bắc là có ý nghĩa trong sự giao 
tiếp cư xử với thân thuộc, bạn bè, đôi bên đều phải 
nhớ ð việc. Một là khi có người làm việc xấu ác, lỗi 
lầm, những người khác phải thay nhau khuyên bảo, 
can gián, ngăn chặn. Hai là khi có người gặp tai 
nạn rủi ro, ốm đau tật bệnh, những người khác phải 
quan tâm chia sẻ giúp đỡ, chữa trị bệnh tật. Ba là 
khi một a1 đó có lời nói riêng trong nhà, những người 
khác không được mang ra nói với người ngồi. Bốn 
là phải giữ lòng kính trọng, ngợi khen điều tốt của 
nhau; duy trì quan hệ tới lui thăm viếng: nếu như 
có lúc đụng chạm, xung đột nhau cũng không được 
sanh lòng buồn giận, ốn hờn. Năm là trong quan hệ 
có sự khác biệt giàu nghèo chẳng giống nhau, nên 
giúp đỡ, hỗ trợ, cứu vớt lẫn nhau; khi có món ngon 
vật quý nên chia sẻ cho nhau. 

“Lễ lạy phương dưới là có ý nghĩa người chủ đối 
với những kẻ giúp việc phải biết 5 điều. Một là trước 
hết phải lưu tâm đến các nhu cầu đói no, lạnh nóng 
của họ, rồi sau mới sai khiến công việc. Hai là khi họ 


42 


(Ö2hật dạu in: Cễ bái súát(t phương 





có bệnh phải lo mời thầy thuốc chữa trị. Ba là không 
được dùng đến đòn roi, đánh đập một cách sai lầm, 
cần phải tra xét sự việc rõ ràng rồi sau mới trách 
phạt. Việc có thể tha thứ thì nên tha thứ; không thể 
tha được mới phải trách phạt để dạy dỗ. Bốn là khi 
họ có đôi chút tiền riêng không được tìm cách đoạt 
lấy. Năm là khi cung cấp, phân chia món gì cho họ 
đều phải công bằng, bình đẳng như nhau, không 
được có ý thiên vị. 

“Người giúp việc đối với chủ cũng có 5 việc. Một 
là phải lo dậy sớm, không đợi chủ gọi. Hai là phải 
biết những việc nên làm thì tự lưu tâm làm, không 
để nhọc lòng chủ sai khiến. Ba là phải biết thương 
tiếc quý trọng tài sản của chủ, không được coi rẻ mà 
vất bỏ, làm hư hỏng. Bốn là mỗi khi chủ nhà có việc 
ra vào, phải lưu tâm đưa đón. Năm là chỉ nên ngợi 
khen những điểm tốt đẹp của chủ, không được bàn 
nói những việc xấu lỗi. 

“Lễ lạy phương trên là có ý nghĩa người cúng 
dường các bậc sa-môn, thiện tri thức phải nhớ 5ð 
điều. Một là phải dùng tâm chân thật hướng về. Hai 
là phải cung kính làm việc phụng sự, không cho là 
khó nhọc. Ba là phải thường nhiều lần thưa hỏi đạo 
lý. Bốn là phải lắng nghe, suy ngẫm rồi tu tập làm 
theo. Năm là phải thưa hỏi rõ về tông chỉ của việc 
niệm Phật, tham thiền, ngày đêm chuyên cần tu tập. 


“Hàng sa-môn, thiện tri thức khi chỉ bày cho 
người cũng phải nhớ ð điều. Một là dạy người tu tập 
các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, định 


45 


(Sáo đáp công ơtt œÍtŒ ttợ 





tâm,! trí huệ. Hai là dạy người những điều thuộc về 

oai nghị, lễ tiết, không để buông thả, phóng túng. Ba 

là dạy người giữ cho lời nói với việc làm luôn tương 
xứng, hoặc thà nói ít làm nhiều chứ không được nói 
nhiều làm ít. Bốn là dạy người chuyên cần lễ bái 

Tam bảo, khởi lòng thương xót hết thảy mọi loài 

chúng sanh. Năm là dạy người hồi hướng công đức, 

phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, chứng đắc đạo Bồ-đề 
rồi sẽ trở lại hóa độ chúng sanh. 

“Làm theo đúng như những điều trên gọi là cung 
kính vâng theo lời cha lễ lạy sáu phương. Nếu không 
làm được như vậy, dù lễ lạy cũng là vô ích.” 

Bấy giờ, Th¡i-ca-la-việt liền xin thọ trì Năm giới, 
ân cần lễ bái Phật. 

Đức Phật liền nói kệ tóm lại rằng: 

Gà gáy sớm thức dậy, 

Mặc áo, bưóc xuống giường, 
lửa mặt, súc miệng sạch, 

Hai tay dâng hương hoa. 

Khâu đèn, thay nước sạch 
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng. 

1 Về pháp thứ năm trong sáu ba-la-mật, hầu hết các kinh điển 
được dịch về sau đều dịch là “thiền định”. Riêng ở đây ta thấy 
dịch là “định tâm”, còn trong bản dịch của ngài An Thế Cao là 
“nhất tâm”. Chúng tôi thấy những cách dịch này có vẻ thích 
hợp hơn trong bối cảnh chung của sáu phẩm chất đang được 


đề cập. Cách dịch là thiền định dường như do ảnh hưởng sự 
phát triển mạnh của Thiền tông trong giai đoạn sau này. 


44 


(tật dqạu kinh -Cề bái sáu pÏhttơng 





Chắp tay cung kính lễ, 
Phát nguyện đền Bốn ơn.! 
Sáu pháp ba-la-mật, 
Thảy thảy đều tu học. 


bố thí trừ tham lam, 

Trì giới không hủy phạm, 
Nhẫn nhục hết nóng giận, 
Tình tấn khỏi mê trầm, 
Định tâm không tán loạn, 


Trí huệ dứt ngu sĩ. 


Ngày tháng chẳng đợi người, 
Chuyên cần không lười nhác. 
Khổ sanh, già bệnh, chết, 
Mạng người nào được lâu! 


Huống chỉ lúc lâm chung, 
Thân thuộc không thể giúp, 
Lại không nơi trốn tránh, 
Không thuốc nào cứu được. 
Phước trời còn phải hết, 
Phước người được bao lâu? 

1 Bốn ơn (Tứ ân, hay Tứ trọng ân): là bốn công ơn mà tất cả mọi 
người đều nhận chịu và phải hết lòng báo đáp, gồm có: 1. Ơn cha 
mẹ sinh thành dưỡng dục; 2. Ơn chúng sinh, hay ơn xã hội, tạo 
mọi điều kiện cho mình sinh sống; 3. Ơn đất nước, giữ cho mình 


được yên ổn làm ăn sinh sống; 4. Ơn Tam bảo, chỉ dạy điều lành 
và chân lý để mình tu tập đạt đến giải thoát. 


45 


(Sáo đáp công ơtt (Ít ttợ 





46 


Cha mẹ cùng vợ, con... 
Như khách cùng quán trọ, 
Cùng ngủ nghỉ qua đêm, 
Sáng ra, người một nẻo. 
Vô thường cũng như vậy, 
Sóớm lo hướng cõi Phật. 


Huống chi trong sáu đường, 
Luân hồi không tạm nghỉ. 
Nay may được làm người, 


Lại nghe pháp sâu mầu. 


Tự tu, dạy người tu, 
Ta, người đều lợi ích. 
Ba-la-mật là thuyền, 
Vượt qua biển sanh tử. 


Cực Lạc A-di-đà, 

Nguyện lực khó nghĩ bàn. 
Dẫn bước lên thềm vàng, 
Được thọ ký quả Phật. 

Bốn chúng vâng làm theo, 
Cầu sanh về Cực Lạc. 

Con trai Th1-la-việt, 

Nghe Phật thuyết pháp rồi, 
Lòng hân hoan phấn khởi, 


Lễ bái tin nhận lời. 


()uật dạu kinh -Cễ bái sáu pÏttơng 





Các bạn thân mến! Qua hai câu chuyện ngắn 
vừa được nghe, có lẽ các bạn cũng đã phần nào 
hiểu ra được phải làm những gì, phải sống như 
thế nào để có thể báo đáp công ơn cha mẹ. 
Chúng tôi rất mong rằng tất cả các bạn đều sẽ 
trở nên những người con hiếu thảo, những người 
công dân tốt của xã hội chúng ta. Mong rằng sẽ 
được gặp lại các bạn trong những câu chuyện kể 
khác. 


Thân ái chào tạm biệt! 


47 


do đáp œôtg ơn œÏ: trợ 





48 


MỤC LỤC 


Lối giÚI THIẾU ssssaazcsk6rsciptbosziôsgvvoxbrteritsvyEsdtsoadvEbss 5 
Báo đáp công ơn cha mẹ............................. --- --- r 
Phật dạy kinh Lễ bái sáu phương ....................... 37 


49 


&⁄⁄2 (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

In. thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố thí 
Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng việc 
đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡in ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 
- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


- Đóng góp công sức, tài vật để hỗ 


trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu 
hành kinh sách thì công đức 
lớn lao không thể suy lường, vì 
có vô số người sẽ được lợi ích từ 


việc lưu hành kinh sách. 








www.lienphathoi.org 
WwWww.rongmotamhon.net 


